Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


-== 0O --- 


Tập 1 
Quyên Thứ 1 
Hội Thứ Nhất 


PHẢM DUYÊN KHỞI 
Thứ 1 - 1 


Tôi nghe như vầy: 


Một thuở, Phật ở trên đỉnh núi Thứu Phong thuộc thành Vương Xá, cùng với chúng Đại Bí-sô 
một ngàn hai trăm năm mươi người đều là A-la-hán, đã hết các lậu, không còn phiền não, được chơn 
tự tại, tâm khéo giải thoát, huệ khéo giải thoát, như tập ngựa khôn, cũng như rồng lớn, đã làm việc 
đáng làm, đã xong việc đáng xong, bỏ các gánh nặng, kịp được lợi mình, hết các hữu kiết, chính tri 
giải thoát, tâm chí tự tại, rốt ráo đệ nhất. Ngoại trừ A-nan-đà còn ở bực học địa, mới được quả Dự 
lưu. Ngài Đại Ca-diếp-ba tôn làm thượng thủ. 


Lại có chúng Bí-sô-ni năm trăm người đều là A-la-hán, Đại Thắng Sinh Chủ tôn làm thượng 
thủ. Lại có vô lượng chúng Ô-ba-tô-ca, O-ba-tư-ca đêu thây được Thánh đê. 


Lại có vô lượng vô số chúng Bồ-tát Ma-ha-tát, tất cả đều được pháp môn đà-la-ni, môn tam- 
ma-địa, an trụ nguyện không, vô tướng, vô phần biệt, đã được các pháp bình đẳng tánh nhẫn, đầy đủ 
trọn nên bốn vô ngại giải, phàm diễn thuyết øì là biện tài vô tận, với năm thần thông tự tại du hý, đã 
chứng trí đức đoạn đức hắn không lui mất, ngôn hạnh uy nghiêm kẻ nghe đều kính chịu, dũng mãnh 
tỉnh tiến ha các biếng lười, năng xả của thiết, chẳng đoái thân mạng, lìa kiêu la dối, không nhiễm 
không cầu, thảy vì hữu tình mà tuyên Chánh pháp, sâu hợp pháp nhẫn, rất cùng rất tột, được vô sở 
úy, tâm kia thư thới, vượt các ma cảnh ra khỏi các nghiệp chướng, xua đuôi tất cả phiền não oán địch, 
dựng cờ Chánh pháp, dẹp các tà luận. Thanh văn, Độc giác chẳng thể so lường. Được tâm tự tại, được 
pháp tự tại, chướng nghiệp hoặc kiến đều đã giải thoát. Chọn pháp biện thuyết không chẳng khéo léo, 
vào sâu pháp môn duyên khởi sinh diệt, la kiến tùy miên bỏ các ràng gút, trí huệ thông đạt các lý 
Thánh đế. Từng vô số kiếp phát nguyện hoằng thệ. Dung mạo hòa vui trước lời tiếp dẫn, xa lìa nhăn 
nhó, từ vận thanh hòa, tán tụng hay ho, biện tài không trệ. Giữa chúng vô biên oai đức nghiêm nghị, 
đè cất tự tại đều không sợ gì, nhiều trăm ức kiếp khéo nói không cùng. Đối các pháp môn thắng giải 
quan sát: như huyễn, như ánh nắng, như mộng, như nước trăng, như vang, như không hoa, như 
tượng, như ánh sáng, như sự vật biến hóa, như thành quách tầm hương, tuy đều không thật, nhưng 
hiện tựa hồ như có. Lìa tâm hạ liệt, thuyết pháp không sợ, năng tùy chứng vào vô lượng pháp môn, 
khéo biết tâm hành chỗ đến của hữu tình, mới đem huệ vi diệu mà độ thoát chúng. Đối các hữu tình 
tâm không quái ngại, trọn nên tối thượng vô sinh pháp nhẫn, khéo vào các pháp bình đẳng tánh trí, 
pháp tánh thắm sâu, năng như thật biết, tùy kia chỗ hợp khéo khiến ngộ vào. Hay giỏi tuyên nói pháp 
môn duyên khởi, nhiếp thọ vô biên đại nguyện Phật quốc. 


Ở mười phương cõi các Phật, vô số đẳng trì chính niệm thường hiện trước mặt, các Phật ra đời 
đêu hay phụng sự hệt thảy, cũng năng khuyên thỉnh quay xe chánh pháp, chăng vào Niêt-bàn độ vô 
lượng chúng, khéo hay đè diệt các món kiên châp trói buộc, các lửa phiên não của tât cả hữu tình. 


Trong chừng giây lát du hý trăm ngàn. đẳng trì, dẫn phát vô biên công đức thù thắng. Các vị Bồ-tát 
này đầy đủ biến diệu công đức như thế thảy, dù cho trải qua vô lượng trăm ức đại kiếp khen chẳng 
thể cùng. Danh các Ngài là: 


Hiền Thủ Bồ-tát Ma-ha-tát, Bửu Tánh Bồ-tát Ma-ha-tát, Bửu Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát, Bửu Thọ 
Bồ-tát Ma-ha-tát, Đạo Sư Bồ-tát Ma-ha-tát, Nhân Thọ Bồ-tát Ma-ha-tát, Tỉnh Thọ Bồ-tát Ma-ha-tát, 
Thần Thọ Bồ-tát Ma-ha-tát, Đế Thọ Bồ-tát Ma-ha-tát, Quảng Huệ Bồ-tát Ma-ha-tát, Thắng Huệ Bồ- 
tát Ma-ha-tát, Thượng Huệ Bồ-tát Ma-ha-tát, Tăng Trưởng Huệ Bồ-tát Ma-ha-tát, Vô Biên Huệ Bồ- 
tát Ma-ha-tát, Bất Hư Kiến Bồ-tát Ma-ha-tát, Vô Chướng Huệ Bồ-tát Ma-ha-tát, Thiện Phát Thú Bồ- 
tát Ma-ha-tát, Thiện Dũng Mãnh Bồ-tát Ma-ha-tát, Cực Tỉnh Tiến Bồ-tát Ma-ha-tát, Thường Tỉnh 
Tiến Bồ-tát Ma-ha-tát, Thường Gia Hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát, Bất Xả Ách Bồ-tát Ma-ha-tát, Nhật Tạng 
Bồ-tát Ma-ha-tát, Nguyệt Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát, Vô Tỷ Huệ Bồ-tát Ma-ha-tát, Quán Tự Tại Bồ-tát 
Ma-ha-tát, Đắc Đại Thế Bồ-tát Ma-ha-tát, Diệu Cát Tường Bồ-tát Ma-ha-tát, Bửu Ấn Thủ Bồ-tát Ma- 
ha-tát, Tồi Ma Lực Bồ-tát Ma-ha-tát, Kim Cương Huệ Bồ-tát Ma-ha-tát, Kim Cương Tạng Bồ-tát 
Ma-ha-tát, Thường Cử Thủ Bồ-tát Ma-ha-tát, Đại Bi Tâm Bồ-tát Ma-ha-tát, Đại Trang Nghiêm Bồ- 
tát Ma-ha-tát, Trang Nghiêm Vương Bồ-tát Ma-ha-tát, Sơn Phong Bồ-tát Ma-ha-tát, Bửu Phong Bồ- 
tát Ma-ha-tát, Đức Vương Bồ-tát Ma-ha-tát, Từ Thị Bồ-tát Ma-ha-tát. Như thế thảy vô lượng trăm 
nghìn trăm ức muôn ức Bồ-tát Ma-ha-tát, đều là con ngôi Pháp Vương kham nối Phật vị, mà làm 
thượng thủ. 


__ Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trên tòa Sư tử tự tay trải lấy chiếc Ni-sư-đàn, ngồi xếp bằng tréo chân, 
thăng thân chính nguyện, an trụ niệm đôi diện, rồi mới vào định Đăng trì vương diệu tam-ma-địa, các 
tam-ma-địa khác đêu thu nhiêp vào trong tam-ma-địa này, vì là chỗ lưu xuât ra vậy. 


Khi ấy, Đức Thế Tôn chính tri chính niệm, rồi từ nơi Đắng trì vương ung dung mà khởi định, 
và đem tịnh thiên nhãn mà quan sát hằng hà sa thảy thế giới các Đức Phật trong mười phương, cả 
thân vui thích. Từ nơi ngàn tướng vằng tròn dưới hai lòng bàn chân đều phóng ra sáu mươi trăm 
ngàn trăm ức muôn ức ánh hào quang; từ mười ngón chân, trên hai mu bàn chân, bốn mắt cá chân, 
hai gót chân, hai ống căng chân, hai bắp chân, hai đầu gối, hai bàn tọa, hai đùi về, lưng, sườn, trước 
bụng. sau lưng, giữa rôn, trên tâm, chữ Đức nơi ngực, hai trái vú, hai hóc nách, hai vai, hai bắp tay, 
hai khuỷu tay, hai cánh tay trên, hai cỗ tay, hai tay, hai lòng bàn tay, mười ngón tay, sau cổ, trước cô, 
hai bên mép, hai má trên mặt, cằm, trán, đỉnh đầu, hai mí, hai mắt, hai tai, hai mũi và miệng, bốn 
răng ngà, bốn mươi cái răng và tướng lông chặng giữa mày. Mỗi mỗi thân phần thảy đều phóng ra 
sáu mươi trăm ngàn trăm ức muôn ức hào quang, môi môi hào quang đều soi cả Tam thiên đại thiên 
thế giới. Từ đây lần lữa khắp soi mười phương hằng hà sa hết thảy thế giới các Đức Phật. Chúng hữu 
tình trong ấy kẻ nào gặp được hào quang này, quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Bấy giờ, tất cả lỗ chân lông Thế Tôn thảy đều vui hòa và đều phóng ra sáu mươi trăm ngàn 
trăm ức muôn ức hào quang, mỗi mỗi hào quang đều soi khắp Tam thiên đại thiên thế giới, từ đây lần 
lữa soi khắp mười phương hằng hà sa hết thảy thế giới các Đức Phật, chúng hữu tình trong ấy, kẻ nào 
gặp được hào quang này, quyết được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Khi ấy, Thế Tôn diễn ra hào quang thường nơi thân soi Tam thiên đại thiện thế giới này, từ 
đây chuyên dân soi khắp mười phương hăng hà sa hêt thảy cõi nước các Đức Phật. Chúng hữu tình 
trong ầy, kẻ nào được gặp hào quang này, quyêt đặng Vô thượng Chánh đăng Bô-đê. 


Bấy giờ, Thế Tôn từ nơi diện môn hòa vui mỉm cười, rồi thè ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp 
Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi này phóng ra_ vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức 
hào quang. Quang, này xen lẫn nhiều màu sắc, rồi từ trong mỗi mỗi hào quang nhiều sắc này hiện ra 
hoa sen báu. Hoa ấy có ngàn cánh đều là sắc vàng chơn kim, các ngọc trang nghiêm dệt thêu đẹp đẽ 
rất nên ưa muốn, mùi thơm bát ngát bay quanh xông khắp, mịn trơn nhẹ nhàng đụng gặp sinh vui 
mầu nhiệm. 


Các đài trong các hoa đều có vị hóa Phật ngồi xếp bằng tréo chân, diễn ra diệu pháp âm, mỗi 
mỗi pháp âm đều thuyết ra pháp tương ưng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chúng hữu tình nào được nghe, 
quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Từ đây chuyển dần tuôn khắp mười phương hết thảy hằng 
hà sa thế giới các Đức Phật, thuyết ra pháp lợi ích, cũng lại như vậy. 


Khi ấy, Đức Thế Tôn chẳng khởi bốn tòa, lại vào định Sư tử du hý đẳng trì, hiện sức thần 
thông khiến Tam thiên đại thiên thế giới này sáu món biến động là: động, rẤt động, bình đẳng rất 
động; vọt, rất vọt, bình đẳng rất vọf; rung, rất rung, bình đẳng rất rung; chạm, rất chạm, bình đẳng 
rất chạm; rồng, rất rồng, bình đẳng rất rông; nô, rất nỗ, bình đẳng rất nỗ. 


Lại còn làm cho cõi này: Vọt Đông chìm Tây, vọt Tây chìm Đông, vọt Nam chìm Bắc, vọt Bắc 
chìm Nam, vọt trung ương chìm chung quanh, vọt chung quanh chìm trung ương. Chôn đại địa ây 
trong sạch, sáng mát mêm mại, sinh sản các chúng hữu tình lợi ích an vui. 


Lúc ấy cõi Tam thiên đại thiên này có bấy nhiêu cõi địa ngục, bàng sanh, quỉ và kỳ dư những 
hầm vô gián hiểm ác thú, tất cả chúng hữu tình thầy đều lìa khỗ nạn. Rồi từ đây bỏ mạng được sinh 
trong người và sáu cối trời ở cối Dục, đều nhớ kiếp sống đời trước, vui mừng nhảy nhót, đồng đến chỗ 
Phật đem lòng rẤt tịnh, đầu lạy chân Phật. Từ đây chuyển dần quanh khắp mười phương hằng hà sa 
hết thảy thế giới các Đức Phật. Vì nhờ Phật thần lực mà sáu món được biến động. 


Bấy giờ, thế giới kia các ác thú thảy, tất cả hữu tình đều lìa khổ nạn, từ đây bỏ mạng được 
sanh trong người và sáu cối tròi ở cối Dục, đêu nhớ kiêp sông đời trước vui mừng nhảy nhót; mỗi ở 
bản cõi đồng đên chỗ Phật, đầu lạy chân Phật. 


Lúc này cõi Tam thiên đại thiên và kỳ dư mười phương hằng hà sa hết thảy thế giới hữu tình: 
Kẻ mù thấy được, kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được, kẻ cuồng nhớ được, kẻ loạn định được, kẻ 
nghèo giàu được, kẻ truồng được áo, kẻ đói được ăn, kẻ khát được uống, kẻ bệnh được lành mạnh, kẻ 
xấu xí được đẹp đẽ, kẻ hình tàn được đầy đủ, kẻ căn khuyết được trọn đủ, kẻ mê ngất được tỉnh ngộ 
và kẻ mỏi mệt được khỏe khoắn. 


Giờ đây các chúng hữu tình mới bình đẳng tâm tính mà đối đãi nhau như cha mẹ, như anh em, 
như chị em và như thân hữu. Mới lìa lối sống tà ngữ nghiệp mà tu lối sống chánh ngữ nghiệp, lìa đạo 
mười ác nghiệp mà tu đạo mười thiện nghiệp, lìa ác nghĩ tìm mà tu thiện nghĩ tìm, lìa phi phạm hạnh 
mà tu chánh phạm hạnh, rồi mới ưa sạch bỏ dơ, vui lặng bỏ ồn, thân ý thơ thới. Bỗng nhiên phát sinh 
vui khoái nhiệm mầu như kẻ tu hành vào được định thứ ba. Lại còn có thắng huệ nữa nên bỗng chốc 
hiện ra trước và đều tác khởi lên ý nghĩ này: bố thí, điều phục, an nhẫn, dũng tiến, tịch tĩnh và đế 
quán, xa lìa buông lung, tu hành phạm hạnh; đối các hữu tình từ bi hỷ xả, chẳng nhiễu loạn nhau, đâu 
chẳng lành thay! 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trên tòa Sư tử quang minh đặc biệt, oai đức đồ sộ, ánh che cả cõi Tam 
thiên đại thiên và kỳ dư mười phương hằng hà sa thảy cõi nước các Đức Phật; và núi Tô-mê-lô, núi 
Luân-vi thảy, kỳ dư tẤt cả cung điện Long Thần Thiên, cho đến cõi Tịnh Cư thấy đều chẳng hiện 
được. Như thu trăng tròn ánh sáng che các sao; như mặt trời mùa hè sáng cướp các sắc; như bốn núi 
Đại Bảo Diệu Cao sơn vương soi đến các núi khác, oai quang hơn hẳn. 


Đức Phật dùng thần lực hiện lại thân bản sắc, khiến cõi Tam thiên đại thiên này tất cả hữu tình 
thảy đều trông thấy. Lúc đó, thế giới Tam thiên đại thiên này trên có vô lượng vô số các trời ở trên cõi 
Tịnh cư, dưới đến các trời bốn Đại thiên vương ở cối Dục và kỳ dư tất cả người chẳng phải người hết 
thảy đều thấy Đức Như Lai ngồi trên tòa Sư tử, oai quang sáng rực như núi Đại Kim, mới vui mừng 
nhảy nhót, ngợi khen chưa từng có. Rồi đều cầm các món này nhiều vô lượng: hương khoanh, hương 
xoa, hương đốt, hương bột; áo mặc, chuỗi anh lạc, tràng phan, bảo cái, kỹ nhạc và các thứ ngọc. Và vô 
lượng thứ hoa sen trời xanh, hoa sen trời đỏ, hoa sen trời trắng, hoa sen trời thơm, hoa sen trời vàng, 


hoa sen trời hồng, hoa sen trời thọ kim tiền và những thứ hương hoa của nhà trời nữa, và còn vô 
lượng thứ hoa mọc dưới nước hay trên lục địa nữa; cầm đên chỗ Phật dâng rải lên Đức Phật. 


Do thần lực Phật, các tràng hoa thảy đều xoay quanh vọt lên không, hiệp thành đài hoa lượng 
ngang bằng cõi Tam thiên đại thiên. Lọng thiên hoa rủ xuống, chuông ngọc phan châu thêu dệt rằn ri, 
rất nên ưa thích. Cõi Phật lúc này trang nghiêm mầu nhiệm, in như thế giới Cực Lạc phương Tây. 
Hào quang Phật sáng chói cả cõi Tam thiên đại thiên, vật loại hư không đều đồng một sắc vàng. Hết 
thảy mười phương hằng hà sa thế giới các Đức Phật cũng lại như thế. 


Khi ấy, cõi Phật Tam thiên đại thiên này: châu Nam Thiệm bộ, châu Đông thắng thần, châu 
Tây ngưu hóa, châu Bắc câu lô. Các người trong ây vì nhờ Phật thân lực, thảy đêu thầy Đức Phật ngôi 
chính trước mặt mình. Họ đêu bảo răng: Đức Như Lai riêng vì mình mà thuyêt pháp. 


Như thế các trời Bốn đại thiên vương, trời Tam thập tam, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc 
biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, tròi 
Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, tròi Tịnh, trời Thiếu tịnh, trời 
Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, 
trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh cũng đều vì nhờ sức 
thần thông của Đức Thế Tôn thảy đều tự thấy Phật ngồi chính trước mặt mình. Đồng bảo nhau rằng: 
Đức Như Lai riêng vì mình mà thuyết pháp. 


Bấy giò, Đức Thế Tôn chẳng khởi nơi tòa mà hòa vui mỉm cười. Rồi từ diện môn phóng ra đại 
quang minh khắp soi cõi Phật Tam thiên đại thiên và cả mười phương hằng hà sa thế giới các Đức 
Phật. Khi ấy, tất cả chúng hữu tình trong cõi Phật Tam thiên đại thiên này tìm quang minh của Đức 
Phật, khắp thấy thế giới các Đức Phật hết thảy trong mười phương hằng hà sa, tắt cả Như Lai Ứng 
Chánh Đắng Giác được chúng hội Thanh văn, Bồ-tát vây quanh và kỳ dư tất cả hữu tình vô tình 
phẩm loại sai khác. Lúc ấy tất cả chúng hữu tình trong thế giới của các Đức Phật mười phương hằng 
hà sa thảy kỉa, tìm quang minh của Phật cũng thấy cõi này: Thích-ca Mâu-ni Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác, được chúng hội Thanh văn, Bồ-tát vây quanh và kỳ dư tất cả hữu tình vô tình phẩm loại 
sai khác. 


Bấy giờ, các thế giới hằng hà sa thảy cùng tột phương Đông, có thế giới tên là Đa Bảo ở cùng 
tột rốt sau. Đức Phật hiệu Bảo Tánh Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Bấy giò, 
còn hiện tại kia an ổn trụ trì, vì các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Đức Phật kia có vị Bằ-tát tên là Phố Quang, thấy đại hào quang này, đại địa biến động và thân 
tướng Phật; tâm lòng do dự đên chỗ Đức Phật, đầu lạy hai chân và thưa răng: Bạch Đức Thê Tôn! Do 
nhân duyên gì mà có điêm lành này? 


Lúc ấy Phật Bảo Tánh bảo với Phố Quang Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua 
phương Tây, hết số thế giới nhiều bằng hằng hà sa, mới có thế giới rốt sau tên là Kham Nhẫn. Phật 
hiệu là Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, nay hiện còn tại kia 
yên ốn trụ trì, sắp vì chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì thần lực của 
Phật kia nên mới hiện điềm lành này. 


Phố Quang nghe xong vui mừng nhảy nhót, lại một lần nữa thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! 
Tôi nay xin qua thế giới Kham Nhẫn để xem lễ cúng dường Thích-ca Mâu-ni Như Lai và các chúng 
Bồ-tát Ma-ha-tát, để được pháp môn vô ngại giải đà-la-ni, môn tam-ma-địa, thần thông tự tại, rồi trụ 
thân tối hậu là kẻ nối ngôi tôn vi. Cúi xin từ bi dủ lòng thương xót hứa cho! 


Khi ấy, Phật Bảo Tánh bảo Phổ Quang Bồ-tát rằng: Hay thay! Hay thay! Nay chính nhằm 
thời, tùy ý ngươi muốn đi. Đức Phật liền lấy ngàn cọng hoa sen sắc. vàng, hoa kia ngàn cánh, các báu 
trang nghiêm, trao cho Phố Quang Bồ-tát mà dặn dò rằng: Ngươi cầm hoa này đến chỗ Phật Thích-ca 
Mâu-ni đúng như lời Ta mà thưa rằng: "Bảo Tánh Như Lai gửi lời thăm hỏi vô lượng, ít bệnh, ít não, 
đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ 
chăng?". Rồi cầm hoa sen này gửi lên Thế Tôn kia để làm Phật sự. Và tiếp: Ngươi đến cõi kia nên an 
trụ chính tri mà xem cõi Phật kia và các đại chúng, chớ sinh lòng khinh ngạo mà tự hủy tốn lấy mình. 
Sở vì sao? Bởi các vị Bồ-tát kia oai đức khó kịp ngươi, mà vì bi nguyện huân tâm nên mới đem đại 
nhân duyên mà sỉnh về cõi ấy. 


Bấy giò, Phố Quang Bồ-tát nhận hoa vâng lời giáo sắc, rồi cùng với vô lượng trăm ngàn trăm 
ức muôn ức những kẻ xuất gia tại gia Bồ-tát Ma-ha-tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đầu lễ 
chân Phật, vòng quanh bên hữu và phụng mệnh mà cáo từ. Mỗi người câm theo nhiều vô lượng các 
món hoa, tràng. phan, lọng báu, y phục trang sức quý và với bấy nhiêu đồ cúng dường, mới râm rộ 
phát dẫn mà đến. Trải qua phương Đông hằng hà sa thảy thế giới các Đức Phật, môi mỗi chỗ Phật 
đều cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, không bỏ qua một cõi nào. Đến chỗ Phật này, đem 
đầu lạy hai chân, đi quanh trăm ngàn vòng, lui đứng qua một phía. Phố Quang Bồ-tát tiến tới trước 
thưa rằng. Bạch Thế Tôn! Từ đây qua phương Đông hết hằng hà sa tháy: các thế giới, có thế giới rốt 
sau tên là Đa Bảo. Đức Phật hiệu là Bảo Tánh Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên 
Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn gửi lời thăm hỏi Thế Tôn vô lượng, ít bệnh. ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui 
trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi tiếp đem ngàn cọng hoa sen sắc 
vàng ấy gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. 


Phật Thích-ca Mâu-ni tức thì nhận hoa, rồi rải lại hoa này về phương Đông nơi thế giới các 
Đức Phật hằng hà sa thảy. Vì Phật thần lực nên mới khiến hoa Ấy rơi khắp cõi các Phật. Trong các đài 
trong các hoa đều có vị hóa Phật ngồi tréo chân xếp bằng, vì các Bồ Tát mà thuyết pháp tương ưng là 
Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa; kẻ hữu tình nào được nghe, quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Lúc ấy Phổ Quang và các quyến thuộc thấy sự việc này rồi, vui mừng nhảy nhót khen chưa 
từng có. Rôi đêu tùy theo căn lành đồ cúng nhiêu ít mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen 
Phật và Bô-tát xong, mới lui ngôi một phía. 


Cứ như vậy từ thế giới rốt sau trở lại trước, mỗi mỗi cõi Phật có bấy nhiêu ở phương Đông, 
đều có các Đức Như Lai hiện đang vì đại chúng mà tuyên nói diệu pháp. Chỗ các Đức Phật này cũng 
đều có một vị thượng thủ Bồ-tát, thấy đại hào quang đây, đại địa biến động và thân tướng Phật, liền 
đến chỗ trước Phật mà tự thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân gì, duyên gì nên có điềm lành này? 


Khi đó các Đức Phật kia kia, đều đều đáp rằng: Từ đây qua phương Tây có thế giới tên là 
Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni, sắp vì Bồ-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Do thần 
lực của Phật kia nên mới hiện điềm lành này, các thượng thủ Bồ-tát nghe rồi vui mừng, mỗi mỗi đều 
xin qua thế giới Kham Nhẫn để xem lạy và cúng dường Phật cùng Bồ-tát. 


Các Đức Như Lai kia ngợi khen hay thay và vui lòng cho đi. Rồi mỗi Ngài cũng đều đem hoa 
sen sắc vàng ngàn báu trao cho và dặn dò rằng: Ngươi nên đem hoa này đến chỗ Phật kia, rồi trần 
thuật rằng: Ta gửi lời thăm hỏi vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui 
trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi đem hoa sen này gửi lên Thế 
Tôn để làm Phật sự. Và Ngươi đến cõi kia nên an trụ chánh tri mà xem cõi Phật kia và Bồ-tát thảy, 
chớ sinh lòng khinh ngạo mà tự hủy tốn lấy mình. Sở vì sao? Vì các Bồ-tát kia oai đức khó kịp ngươi, 
nhưng vì bi nguyện huân tâm, nên mới đem đại nhân duyên mà thọ sinh về cõi kia vậy. 


Mỗi vị thượng thủ nhận lãnh hoa, phụng mệnh lệnh, rồi mỗi vị đều cùng với vô lượng vô số Bồ- 
tát, đông nam đồng nữ, từ giã Phật và cầm đồ cúng, rồi rần rộ phát dân mà đên. Các cối Phật đã được 


trải qua thầy đều cúng dường Phật và Bồ Tát, không bỏ qua một cõi nào. Khi đến chỗ Phật kia, đem 
đâu lạy hai chân, đi quanh trăm ngàn vòng, rôi dâng hoa và trần thuật những lời đã được căn dặn. 


Đức Phật nhận hoa rồi rải lại phương Đông, vì thần lực Phật nên hoa rơi khắp các cõi Phật. 
Trong các đài trong các hoa đều có vị hóa Phật, vì các Bồ-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 
khiến các kẻ nào mà được nghe, quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Thượng thủ Bồ-tát và các 
quyến thuộc thấy vậy vui mừng, khen chưa từng có. Rồi đều tùy theo căn lành, đồ cúng cụ nhiều ít mà 
cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi Phật và Bồ-tát xong, lui qua ngồi một phía. 


Bấy giờ, phương Nam hết các thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Ly Nhất Thiết 
Ưu. Phật hiệu Vô Ưu Đức Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Hiện đang tại kia 
yên ốn trụ trì, vì các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Kia có Bồ-tát tên 
là Ly Ưu, thấy đại hào quang này, đại địa biến động và thân tướng Phật, tâm lòng do dự, đến trước 
chỗ Phật đầu lạy hai chân mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân gì, duyên gì mà có điềm lành 
này? 


Khi ấy, Phật Vô Ưu Đức bảo với Ly Ưu Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua 
phương Bắc, hết các thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Kham Nhẫn. Phật hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, nay hiện còn ở kia yên ổn trụ 
trì, sắp vì chúng Bằ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì thần lực Phật kia nên mới 
hiện điềm lành này. 


Ly Ưu nghe rồi vui mừng nhảy nhót, lại thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Tôi nay xin qua 
thế giới Kham Nhẫn để xem lạy cúng dường Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai và các chúng Bồ- tát Ma- 
ha-tát để được pháp môn vô ngại giải đà-la-ni, môn tam-ma-địa, thần thông tự tại, trụ thân rốt sau là 
kẻ nối ngôi tôn vị. Cúi xin từ bi đủ lòng thương xót hứa cho! 


Khi ấy, Phật Vô Ưu Đức bảo với Ly Ưu Bồ-tát rằng: Hay thay! Hay thay! Nay chính nhằm lúc, 
tùy ý Ngươi muốn đi. Rồi tức thì đem ngàn cọng hoa sen sắc vàng, hoa ây ngàn cánh, trang nghiêm 
bằng ngọc, trao cho Ly Ưu Bồ- tát mà đặn dò rắng: Ngươi cầm hoa này đến chỗ Phật Thích-ca Mâu- 
ni, đúng như lời Ta mà thưa rằng: Vô Ưu Đức Như Lai gửi lời thăm hỏi vô lượng, ít bệnh, ít não, 
đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, yên vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ 
độ chăng? Rồi cầm hoa sen này gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. Và tiếp: Ngươi đến cõi kia nên an trụ 
chánh tri mà xem cõi Phật kia và các đại chúng, đừng sinh lòng khinh ngạo mà tự hủy tốn lẫy mình. 
Sở vì sao? Vì các Bồ-tát kia oai đức khó kịp ngươi, nhưng vì bi nguyện huân tâm, mới đem đại nhân 
duyên mà thọ sinh về cõi kia vậy. 


Lúc đó Ly Ưu Bồ-tát nhận lãnh hoa và phụng mệnh lệnh, rồi cùng với vô lượng trăm ngàn 
trăm ức muôn ức những chúng xuất gia tại gia Bồ-tát Ma-ha-tát, vô lượng trăm ngàn đồng nam đồng 
nữ, đầu lạy chân Phật, đi quanh bên hữu, phụng mệnh từ giã. Mỗi đều tay cầm vô lượng những món 
hoa hương, tràng phan, bảo cái, áo mặc, ngọc trang sức và bao nhiêu đồ cúng cụ, rôi rân rộ phát dẫn 
mà đến. Thế giới các Đức Phật hằng hà sa ở phương Nam đã được trải qua, mỗi mỗi chỗ Phật đều 
cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, không bỏ qua một chỗ nào. 


Đến chỗ Phật này, đầu lạy hai chân, đi vòng quanh trăm ngàn lần, rồi lui đứng qua một phía. 
Ly Ưu Bồ Tát tiến trước Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Từ đây qua phương Nam hết thế giới 
hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Ly Nhất Thiết Ưu, Phật hiệu là Vô Ưu Đức Như Lai, Ứng 
Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều 
Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn gửi lời thăm hỏi Thế Tôn vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy 
nhẹ nhậm, khí lực điều hòa, yên vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? 
Liền cầm ngàn cọng hoa sen sắc vàng này mà gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. 


Khi đó, Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa sen ấy, rồi rải lại thế giới các Đức Phật ở phương Nam 
hằng hà sa thảy. Vì Phật thần lực nên mới khiến hoa này rơi khắp cõi các Phật. Trong các đài trong 
các hoa đều có vị hóa Phật ngồi xếp bằng tréo chân, vì các vị Bằ-tát mà thuyết pháp tương ưng là Đại 
Bát-nhã Ba-la-mật- đa; kẻ hữu tình nào được nghe quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Lúc ấ Ấy 
Ly Ưu cùng các quyên thuộc thấy việc này rồi, vui mừng nhảy nhót, ngợi khen chưa từng có. Rồi đều 
tùy theo căn lành và đồ cúng cụ nhiều ít, mới đem cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Phật và 
các Bồ-tát, rồi lui ngồi qua một phía. 


Cứ như thế từ thế giới rốt sau trở lại trước, có bấy nhiêu mỗi mỗi cõi Phật ở phương Nam, đều 
có Như Lai hiện nay đang vì đại chúng tuyên nói diệu pháp. Chỗ các Đức Phật này cũng đều có một 
thượng thủ Bồ-tát, thấy đại hào quang, đại địa biến động và thân tướng Phật này; đến trước chỗ Phật 
kia mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Do nhân gì, duyên gì mà có điềm lành này? 


Lúc ấy, các Đức Phật kia kia đều đều đáp rằng: Ở phương Bắc kia có thế giới tên Kham Nhẫn, 
Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni sắp vì Bồ-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì thần lực Phật kia 
nên mới hiện điềm lành này. Thượng thủ Bồ-tát nghe rồi vui mừng. Mỗi mỗi đều xin qua thế giới 
Kham Nhẫn để xem lạy, cúng dường Phật và Bồ-tát. 


Các Đức Như Lai kia khen hay và bằng lòng cho đi, rồi đều đem hoa sen sắc vàng ngàn báu mà 
dặn dò rằng: Ngươi nên cầm hoa này đến chỗ Phật kia, rồi trần thuật đầy đủ lời lẽ rằng Ta gửi lời 
thăm hỏi vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an trụ vui chăng? Việc đòi 
nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Và cầm hoa này gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. Và tiếp: 
Ngươi đến cõi kia, nên an trụ chánh tri mà xem cõi Phật kia và các Bồ-tát, đừng sinh lòng khinh ngạo 
mà tự hủy tốn lẫy mình. Sở vì sao? Vì oai đức của các Bồ-tát kia khó kịp ngươi, nhưng vì bi nguyện 
huân tâm mới đem đại nhân duyên mà sinh về cõi đó vậy. 


Mỗi mỗi thượng thủ nhận hoa, phụng mệnh lệnh, rồi đều cùng với vô lượng vô số Bồ-tát và 
đồng nam đồng nữ từ giã Phật, cầm hoa rồi rần rộ phát dẫn nhau mà đến. Các cõi Phật đã trải qua, 
mỗi mỗi đều cúng dường Phật và Bồ-tát, không bỏ qua một chỗ nào. Đã đến chỗ Phật này đầu lạy, hai 
chân, đi vòng quanh trăm ngàn lần, rồi dâng hoa và trần thuật những lời đã được dặn dò. 


Phật nhận hoa rồi rải lại phương Nam, vì thần lực Phật nên rơi khắp cõi các Đức Phật. Trong 
các đài trong các hoa đều có các vị hóa Phật, vì các Bồ-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật- đa, khiến 
các kẻ nghe quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Các thượng thủ Bồ-tát và các quyến thuộc 
thấy vậy rồi vui mừng khen chưa từng có. Rồi đều tùy theo căn lành, đồ cúng dường nhiều ít mà cúng 
dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Phật Bồ-tát xong, mới lui qua ngồi một phía. 


Bấy giờ, phương Tây hết thế giới hằng hà sa thấy, có thế giới rốt sau tên là Cận Tịch Tĩnh, 
Phật hiệu là Bảo Diệm Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự S1, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Hiện nay còn kia yên ồn 
trụ trì, vì các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Phật kia có vị Bồ-tát tên 
là Hành Huệ, thấy đại hào quang, đại địa biến động và thân tướng Phật này, tâm lòng do dự đến 
trước chỗ Phật, đầu lạy hai chân mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Do nhân øì, duyên gì mà có điềm lành 
này? 


Lúc ấy Phật Bảo Diệm bảo với Hành Huệ Bồ-tát Ma-ha-tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua 
phương Đông hết thế giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Kham Nhẫn. Phật hiệu Thích-ca 
Mâu-ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Nay hiện ở kia yên Ổn trụ trì, sắp 
vì chúng Bồ-tát Ma-ha-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì thần lực Phật kia nên mới hiện ra 
điềm lành này vậy. 


Hành Huệ nghe rồi vui mừng nhảy nhót, lần nữa thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Tôi nay xin 
qua thế giới Kham Nhẫn để xem lễ, cúng dường Thích-ca Mâu-ni Như Lai và các chúng Bồ-tát Ma- 
ha-tát, để được pháp môn vô ngại giải đà-la-ni, môn tam-ma-địa, thần thông tự tại, trụ thân rốt sau là 
kẻ nối ngôi tôn vị. Cúi xin từ bi đủ lòng thương xót hứa cho! 


Khi ấy, Phật Bảo Diệm bảo Hành Huệ Bồ- tát rằng: Hay thay! Hay thay! Nay chính nhằm lúc, 
tùy ý ngươi muốn đi. Liền lấy ngàn cọng hoa sen sắc vàng, môi hoa ngàn cánh, các báu trang nghiêm 
trao cho Hành Huệ Bồ-tát mà đặn dò rằng: Ngươi cầm hoa này đến chỗ Phật Thích-ca Mâu-ni, đúng 
như lời Ta rằng: Bảo Diệm Như Lai gửi lời thăm hỏi vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, 
khí lực điều hòa, an vui trụ chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm hoa 
này gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. Lại tiếp: Ngươi đến cõi kia nên an trụ chánh tri mà xem cõi Phật 
kia và các đại chúng, đừng sinh lòng khinh ngạo mà tự hủy tốn lấy mình. Sở vì sao? Vì oai đức của 
các Bồ-tát kia khó kịp ngươi. Nhưng vì bi nguyện huân tâm nên mới đem đại nhân duyên mà thọ sinh 
cõi đó vậy. 


Lúc đó Hành Huệ Bồ- tát nhận lãnh hoa, phụng mệnh lệnh, rồi cùng với vô lượng. trăm ngàn 
trăm ức muôn ức chúng xuất gia tại gia Bồ-tát Ma-ha-tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đầu 
lễ chân Phật, rồi đi quanh bên hữu cáo phụng mệnh mà từ giã. Mọi người đều cầm vô lượng. các món 
hoa hương, tràng phan, bảo cái, áo mặc, ngọc báu trang sức và bao nhiêu đồ cúng cụ nữa, rồi rần rộ 
phát dẫn mà đến. Trải qua phương Tây, thế giới các Đức Phật hằng hà sa thầy, mỗi mỗi chỗ Phật đều 
cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, không bỏ qua một chỗ nào. 


Đến chỗ Phật này đầu lạy hai chân, đi vòng quanh trăm ngàn lần, rồi lui đứng qua một bên. 
Hành Huệ Bồ-tát đến trước Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Từ đây qua phương Tây, hết thế 
giới hằng hà sa thảy, có thế giới rốt sau tên là Cận Tịch Tĩnh, Phật hiệu là Bảo Diệm Như Lai, Ứng 
Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều 
Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn gửi lời thăm hỏi Thế Tôn vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy 
nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, yên vui trụ chăng° Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? 
Mới đem ngàn cọng hoa sen sắc vàng ấy mà gửi lên Thế Tôn để làm Phật sự. 


Khi ấy, Phật Thích-ca Mâu-ni nhận hoa sen vàng rồi, rải lại cõi các Đức Phật hằng hà sa thảy ở 
phương Tây, vì thần lực Phật nên khiến hoa này rơi khắp cõi các Đức Phật. Trong các đài ở trong các 
hoa đều có vị hóa Phật, ngồi xếp bằng tréo chân, vì các Bằ- tát mà thuyết pháp tương ưng là Đại Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa; những kẻ hữu tình nào được nghe, quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bò-đề. 


Lúc đó Hành Huệ và các quyến thuộc đều thấy việc ấy rồi, vui mừng nhảy nhót, khen chưa 
từng có. Rồi đêu tùy theo căn lành và đô cúng cụ nhiêu ít, mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi 
khen Phật và Bô-tát xong, mới lui qua ngôi một phía. 


Cứ như thế, từ thế giới rốt sau trở lại trước có bao nhiêu mỗi mỗi cõi Phật ở phương. Tây, đều 
có Như Lai hiện đang vì đại chúng mà tuyên thuyết diệu pháp. Chỗ các Đức Phật này cũng đều có một 
vị thượng thủ Bồ-tát thấy đại hào quang, đại địa biến động và thân tướng Phật này, đến trước chỗ 
Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân øì, duyên øì mà có điềm lành này? Liền đó các Đức 
Phật kia kia, mỗi mỗi đáp rằng: Từ đây qua phương Đông có thế giới tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni sắp vì Bồ-tát mà thuyết Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì thần lực của Phật kia nên mới 
hiện điềm lành đây vậy. 


Thượng thú Bồ-tát nghe rồi vui mừng, mỗi mỗi đều xin qua thế giới Kham Nhẫn để xem lễ 
cúng qường Phật và Bồ-tát. Các Đức Như Lai kia đều khen hay và bằng lòng cho đi, rồi đều lấy hoa 
sen sắc vàng ngàn báu mà dặn dò rằng: Ngươi nên cầm hoa này đến chỗ Phật kia, đầy đủ bày tỏ lời lẽ 
rằng: Ta gửi lời thăm hỏi vô lượng, ít bệnh, ít não, đứng dậy nhẹ nhặm, khí lực điều hòa, an vui trụ 
chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Rồi cầm hoa sen này gửi lên Thế Tôn để 
làm Phật sự. Và tiếp: Ngươi đến cõi kia nên an trụ chánh tri mà xem cõi Phật và các Bồ-tát kia, chớ 


sinh lòng khinh ngạo mà tự hủy tổn lấy mình. Sở vì sao? Vì oai đức các Bồ-tát khó kịp ngươi, nhưng 
vì bi nguyện huân tâm nên mới đem đại nhân duyên mà thọ sinh về cõi kia vậy. 


Mỗi mỗi thượng thủ nhận lãnh hoa, phụng mệnh lệnh đều cùng với vô lượng vô số Bồ-tát, đồng 
nam đồng nữ từ giã Phật, cầm đô cúng và rần rộ phát dân mà đên. Những cõi Phật đã trải qua, mỗi 
môi đêu cúng dường Phật và Bô-tát, không bỏ qua một cõi nào. 


Đến chỗ Phật này đầu lạy hai chân, đi vòng quanh trăm ngàn lần, rồi dâng hoa và trần thuật 
những lời đã được dặn dò. Phật nhận hoa rồi rải lại phương Tây, vì thần lực Phật nên mới khiến hoa 
rơi khắp các cõi Phật kia. Trong các đài ở trong các hoa đều có vị hóa Phật, vì các Bồ-tát mà thuyết 
Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, khiến những kẻ nào được nghe quyết đặng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 
Các thượng thủ Bồ-tát cùng các quyến thuộc thấy rồi vui mừng khen chưa từng có. Rồi đều tùy theo 
căn lành và đồ cúng cụ nhiều ít, mà cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi Phật, Bồ-tát, xong lui 
qua ngồi một phía. 


“Kẻ đệ tứ ngôi Tam Báo tên là Nghiêm Thị Hạ và Phùng Phát Dũng, tự Từ Am pháp danh Vĩnh 
Hộ, ở trấn Bạch Bồ thuộc Châu Thông, phát tâm cúng của để khắc bản Kinh này. Câu nguyện Pháp Bảo 
được vĩnh xương và cầu nguyện sớm đến lầu các hư không để huân luyện cho thần thức được mình 
mẫn. Và kỳ nguyện ba đời ân quyến đều được nhờ độ thoát. 


Tháng 6 năm thứ mười ba triều Đông Trị, chỗ khắc Kinh là Kê Viên ghi lại ". 


-== 0O --- 


